HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG 
VANSARAKKHITA 


Bình Anson 
TT.Thích Đồng Bồn 
--o00O--- 
Nguồn 
hfíp:/ww.quangduc.com 
Chuyển sang ebook 31-08-2009 
Người thực hiện : 
Nam Thiên - namthien(0ymailcom 
Link Audio Tại Website hfíp:⁄2www.phafphaponline.org 


-—-Oo0O--- 


Hòa thượng Hộ Tông (1893-1981), Maha Thera Vansarakkhita, có thế 
danh là Lê Văn Giảng, sinhngày 1Š tháng 10 năm 1893, tại làng Tân An, 
quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngài xuất thân trongmột gia đình trung lưu 
trí thức, thân phụ là ông Lê Văn Như, thân mẫu là bà Đinh Thị Giêng. 


Lúc thiếu thời, ngài theo gia đình sang lập nghiệp tại Phnom Penh (Nam 
Vang), thủ đô của Cam Bốt. Năm 16 tuổi ngài được tuyên vào học trường 
trung học Collège Sisowath. Sau khi đậu bằng trung học (diplome), ngài làm 
việc cho sở bưu điện và sở giáo dục. Năm 20 tuổi, ngài kết hôn với bà Võ 
Thị Nhung. Sau đó, ngài đi Hà Nội để học ngành thú y. Sau khi tốt nghiệp, 
ngài trở về Phnom Penh làm việc với chức vụ bác sĩ thú Nể 


Năm 34 tuổi, ngài được bổ nhiệm về tỉnh Soay Rieng, gần biên giới Việt 
Nam. Ngài phát tâm hướng về nghiên cứu con đường tu hành, con đường 
giải thoát. Ngài thử nhiều phương pháp, trong đó có những pháp môn ép xác 
như ăn cơm lạt với nước, ăn cơm với giám, ăn toàn rau cải và trái cây, tuyệt 
dục, tu niệm chú, tu nệm Phật v.v. mà không thấy có kết quả tốt. 


Do nhân duyên đưa đây, ngài đến gặp vị Phó Tăng Thống Cam Bốt tại chùa 
Unalom. Vị nây cũng là giám đốc trường Cao đắng Pali tại Phnom Penh. 
Sau khi nghe vị sư giảng về Bát-Chánh Đạo, ngài cảm thấy thơ thới hân 
hoan và phấn khởi. Vị sư còn giảng thêm rằng: "...Xưa kia chư Phật cũng 
nhờ tu theo Bát Chánh Đạo mà chứng ngộ đạo quả. Vậy ông nên tỉnh tấn 
hành đúng theo Con Đường Tám Chánh ấy, rồi một ngày nào khi phước 


duyên tròn đủ, ông cũng sẽ được giác ngộ, giải thoát." VỊ sư giới thiệu ngài 
tìm đọc một quyền sách viết về Bát- Chánh Đạo bằng tiếng Pháp tại thư viện 
của chùa. Ngài đọc say mê và từ đó quyết tâm hành trì theo truyền thống 
Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. Trong thời gian kế tiếp, ngài tiếp tục lui 
tới chùa Unalom, học tập kinh điển Pali. Ngài được một vị thiền sư tại đó 
truyền dạy pháp quán niệm hơi thở "anapanasati", và chăng bao lâu, ngài đạt 
nhiều kết quả rất tốt trong việc nhập định. 


Năm 1934, ngài về làm việc tại tỉnh Prey Veng. Nơi đây, ngài giúp thành lập 
Trung tâm Thiền định tại chùa Ruong Damrey và giảng dạy Phật Pháp và 
pháp môn hành thiền. Với ước vọng khuyên khích người Việt hành trì và 
xuất gia trong truyền thống Theravada, ngài bỏ công dịch quyền Luật Xuất 
Gia trong 2 năm, và sau đó soạn thêm quyên Kinh Nhựt Hành cho người tại 
gia cư sĩ, bằng tiếng Việt. 


Năm 1936, ngài trở lại Phnom Penh, cùng với một nhóm bạn đạo cư sĩ 
người Việt tu bổ lại một chùa Bắc Tông cũ, tên là chùa Sùng Phước, để làm 
nơi truyền giảng đạo Phật Nguyên Thủy cho người Việt trên đất Cam Bối. 
Năm 1940, sau khi được sự đồng ý của hiền thê, ngải quyết định xuất gia. 
Ngài xuất gia ngày l5 tháng 10 năm 1940, vị thầy truyền giới là vị Phó Tăng 
Thống Cam Bốt, và lây pháp danh là Hộ-Tông (Vansarakkhita). 


Trong thời gian ngài còn là cư sĩ, ngài thường về Việt Nam đề truyền đạo, 
dạy thiền, và tạo nhiều quen biết với các cư sĩ Phật tử, trong đó có ông 
Nguyễn Văn Hiểu. Ông Hiểu là một người bạn đạo chí tình, thường xuyên 
trao đổi các kinh nghiệm tu học, và hết lòng ủng hộ, khuyến khích con 
đường hoằng pháp của ngài Hộ Tông. Năm 1939, ông tìm ra một thửa đất ở 
Gò Dưa, Thủ Đức, để cất chùa cho người Việt. Cuối năm 1940, ông thỉnh Tỳ 
kheo Hộ Tông về trụ trì, và sau đó, Hòa thượng Chuon Nath, Tăng Thống 
Cam Bốt, cùng một đoàn 30 vị tỳ kheo được mời thỉnh đến làm lễ kết giới 
Sima, và đặt tên là Chùa Bửu Quang (Ratana Ramsayarama). Từ đó, Tỳ 
kheo Hộ Tông cùng với các Tỳ kheo Việt Nam khác như ngài Bửu Chơn, 
Thiện Luật, Huệ Nghiêm bắt đầu truyền giảng Phật Pháp Nguyên Thủy cho 
người Việt tại Việt Nam. 


Năm 1944, ngài trở sang Cam Bốt, thực hành hạnh du tăng đầu đà 
(dhutanga), chu du khắp nơi trong rừng sâu văng vẻ, độc cư hành thiền. Năm 
1949, ngài trở về Việt Nam. Lúc đó, chùa Bửu Quang đã bị lính Pháp tàn 
phá vào 2 năm trước (1947). Cùng với ông Hiểu, ngài tìm mua một thửa đất 
trồng ở khu Bàn Cờ, quận Ba, Sài Gòn, và xúc tiễn xây cất một ngôi chùa 


khác, rộng lớn hơn, ngay tại trung tâm thành phó, và đặt tên là Chùa Kỳ 
Viên (Jetavana Vihara). Chùa Kỳ Viên được hoàn tât vào năm 1950. Đông 
thời, chùa Bửu Quang cũng được trùng tu lại vào năm 1951. 


Năm 1954, cùng với Hòa thượng Bửu Chơn, ngài đến tham dự Đại hội Kết 
tập Tam Tạng Pali lần thứ VI tại Rangoon, Miến Điện, và có đọc diễn văn 
trong ngày bê mạc đại hội. Sau đó ngài đi thăm các thánh tích tại Ân Độ, và 
dự các khóa tu học ngắn hạn về hành thiền và kinh điển Pali tại Tích Lan và 
Thái Lan. 


Ngày 18 tháng 12 năm 1957, Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam 
được chính thức thành lập, đặt trụ SỞ tại Chùa Kỳ Viên, và toàn thê chư 
Tăng suy cử ngài vào chức vụ Tăng Thông của Giáo Hội, khóa L. 


Trong suốt cuộc đời, từ khi bắt đầu thắm nhuần Phật Pháp, ngài luôn sống 
cho Đạo, vì Đạo, luôn luôn lo xây dựng thêm chùa, khuyến khích xuất gia, 
soạn thảo kinh sách, truyền giảng giáo pháp. Ngoài 2 chùa đầu tiên, ngài 
trực tiếp tham gia và đóng góp xây dựng nhiều chùa Nguyên Thủy khác như 
chùa Bửu Long (Thủ Đức), Tam Bồ (Lâm Đồng), Phi Nôm (Định Quán), Bồ 
Đề (Vũng Tàu), Tam Bảo (Đà Nẵng), Giác Quang (Chợ Lớn), Pháp Quang 
(Gia Định), Tăng Quang (Huế), Thiền Lâm (Huế), Nguyên Thủy (Vàm Ông 
Tố), Long Khánh (Bà Rịa), v.v. 


Trong suốt bốn mươi mốt hạ của tỳ kheo, ngài không bao giờ rời kinh sách. 
Mỗi nơi ngài đến ngụ đều có một tủ kinh. Ngài sống một đời giản dị, ba y 
một bát như một vị tỳ kheo mẫu mực của truyền thống Nguyên Thủy. Hằng 
đêm, ngài thức giấc lúc 3 giờ sáng, tụng niệm và tham thiền. Sau đó bắt đầu 
viết và phiên dịch kinh sách, không lúc nào chếnh mảng. Các tác phẩm của 
ngài gồm: 


Luật Xuất Gia, quyền 1 và 2 

Nhựt Hành của người tại g1a tu Phật 
Cư sĩ thực hành 

Vi Diệu Pháp vẫn đáp 

Nền tảng Phật Giáo 

Sơ thiền tâm 

Thanh Tịnh kinh 

Tứ Diệu Đề 

Bát Chánh Đạo 

Thập Độ Ba-la-mật 


Thiền Định 

Pháp trích yếu 

Phật ngôn 

Triết lý về Nghiệp 

Phật Giáo chánh lời Phật thuyết 
V.V, 


Ngài sang Pháp năm 1980, nhưng sau đó lại quyết định trờ về Việt Nam năm 
1981 và ngụ tại chùa Bửu Long, Thủ Đức. Tại đây dù tuôi già sức yêu, ngài 
lại ra công giúp tu bô chùa. 


Ngày 25 tháng 8 năm 1981 (26 tháng 7, Tân Dậu) trước những giờ phút cuối 
cùng, ngài vẫn minh mẫn giảng dạy các vị tỳ kheo đệ tử về pháp hành thiền 
quán niệm hơi thở. Sau đó, ngài bảo vị đệ tử thân cận đọc kinh rải tâm Từ và 
ngài từ từ nhằm mắt. Trong một khoảnh khắc, ngài mở hé mắt nhìn lên trời 
rồi nhắm lại, an lành viên tịch. Lúc đó là 16 giờ 45 phút. Ngài hưởng thọ 89 
tuổi đời, 41 tuôi đạo. 


Bình Anson 
tháng 6, 1999 


Tham khảo 

[1] Nguyễn Văn Hiểu, 1971. Công tác xây dựng Phật Giáo Nguyên Thủy tại 
Việt Nam 

[2] Lê Minh Qui, 1987. Hòa thượng Hộ Tông 

[3| Thích Đông Bồn, 1995. Tiêu sử Danh tăng Việt Nam 


-- OO -- 


Hết 


